Trâu & Binh pháp Việt cổ 
trần hạ tháp 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Trâu & Binh pháp Việt cổ 


trần hạ tháp 
Trâu & Binh pháp Việt cổ 


Đọc lại bài ca dao khuyến nông chẳng biết xuất hiện từ bao 
giỜ: 

"Trâu ơi ta bảo trâu này" 

“Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta. " 

"Cấy cày vốn nghiệp nông gia" 

"Ta đây trâu đấy ai mà quản công" 

"Một mai lúa trổ đầy bông" 

"Vẫn còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn" 

Về con vật lớn xác nhưng dễ bảo ấy, dù các quan niệm dân 
gian là vô cùng phong phú, song cũng chỉ quanh quất bấy 
nhiêu điều thường sự. Thực ra chưa hẳn chẳng còn gì cao 
siêu ngoài các ấn tượng mộc mạc gắn liền với con trâu - 
nhắm chừng đã quá quen thuộc - suốt mấy ngàn năm nông 
nghiệp miệt mài cùng ruộng lúa, bờ tre. 


Vâng, “Con trâu đi trước, cái cày theo sau”. Là làng quê hiền 
hoà và ruộng đồng thanh thản... Hoặc nghêu ngao tiếng 
mục đồng giữa nương chiều đồng vọng. “A¡/ bảo chăn trâu là 
khổ. Chăn trâu sướng lắm chứ...". Bài hát của nhạc sĩ danh 
tiếng hồi nào - liệu chừng - nay còn ý nghĩa xác thực trước 
nền văn minh thế kỷ? Tất nhiên về chuyện sướng, khổ qua 
hình ảnh liên đới con trâu... Chả ai dám tự phụ biết đủ, biết 
đúng hơn người dân cày đích thực. 


Ý nghĩa về biểu tượng trâu Việt Nam nên mở rộng thêm - 


cần uy nghi, đa dụng và nhất là bác học hơn - để nâng cao 
so những gì chỉ một chiều vàmột tầm từ rất lâu đã trở thành 
quán tính tri thức. Trâu biểu tượng ân nghĩa một nền nông 
nghiệp lúa nước chánh tông. Là sức mạnh căn bản lâu dài 
nhất toàn dân tộc. “Có thực mới vực được đạo”, từ vua chúa 
đến cùng đỉnh xã hộikhông ai chối bỏ chén cơm đem sự 
sống mỗi ngày. Nguyên lúa mạ từ những luống đất vỡ - sau 
đuôi trâu - mà lên mầm tươi tốt. Cổ nhân nói “Trọng mà 
thiếu kính cẩn cầm bằng như vô lễ”. Ngợi ca suông, tán 
dương cách kẻ cả sẽ thiếu kính trong hai từ kính trọng. Chưa 
hết, riêng nước ta thì trâu còn biểu tượng cho một ý nghĩa 
hết sức quan trọng - thâm sâu - gắn liền với bao chiến công 
mặt nổi, và nhất là bao hoạt động tri thúc mặt chìm, âm 
thâm đem chất xám cùng ra sức cứu nước... 


Trâu, con vật thân thương - bình thường nhưng không tầm 
thường như phần nhiều ngộ nhận - là một trong những "chìa 
khoá" quyết định bao vấn đề hệ trọng, lắm lúc gián tiếp ảnh 
hưởng đến vận nước hoặc tồn vong của cả một triều đại, cơ 
đồ. Thử tìm các minh chứng vận dụng, biến hoá và sáng tạo 
riêng của lịch sử Việt Nam qua kết hợp giải thích từ Bát môn 
Binh pháp. 


Vâng, Binh pháp Đông phương - nói chung - tuy biến hoá 
phức tạp,huyền vi nhưng không ngoài lý âm dương, công 
thủ. Tuy nhiên, đấy chỉ là phần đại cương căn bản... Điều 
đáng nói - quan trọng và quyết định - là tình thế áp dụng do 
thực tế địa lợi yêu cầu mỗi nơi mỗi khác. Vì thế cùng nguyên 


tắc, song biến hoá thiên hình vạn trạng. Đã đành ngoải tri 
thức bác học ra còn do tâm cơ linh mẫn của kẻ khiển tướng 
điều binh mà kết quả sẽ khác nhau trời, vực. Bát môn Binh 
pháp rất phức tạp ứng với tám phương đông, tây, nam, bắc 
và đông bắc, tây bắc, đông nam, tây nam chia tám cửa để 
lập thành trận thế hành binh: 


Hưu - Sinh - Thương - Đổ - Kiển - Tử - Kinh - Khai. 


Riêng cửa Hưu. Cửa chú trọng việc cố thủ lâu dài. Chuyên 
lấy đoản binh để cự cùng trường trận,sở trường dân tộc Việt. 
Nói theo từ nghĩa hiện đại dùng chiến thuật du kích kiểm 
hãm các cuộc vận động chính quy rầm rộ của quân thù. 


Ngược với cửa Khai - lối lập trận sở trường của những đạo 
quân đế quốc hùng hổ - Cửa Hưu cũng chính là sở đoản của 
quân thù. Không phải mãi đến thời hiện đại, mà kỳ thực tổ 
tiên ta đã nắm chắc lý lẽ ấy từ lâu: 


"Đoản binh chế trường trận" 
"Ẩn hiện chủ diên trì" 

"Dục tốc chiến, khả nguy" 
"Dĩ dật đãi lao kế" 


Hay là: 


Binh nhỏ chống quân lớn 
Linh động dài thời khắc 
Muốn đánh mau, tất tổn 
Kế lấy nhàn đợi nhọc 


Cửa Hưu sử dụng quẻ Cấn: tượng núi non làm bí quyết. Cấn 
tức cản, có thể giúp ẩn hiện linh động “Dĩ dật đãi lao" - lấy 
khoẻ đợi mệt - nắm thời chờ phát động bất ngờ. Đánh úp, 
rút nhanh. Chuyên tiêu hao, gây hoảng loạn quân thù. Cửa 
"Hưudụng Cấn, Cấn hội Sửu" để tuỳ nghi động biến. Sửu 
haytrâu cho phép rút ra các ưu điểm từ cá tính con vật để 
liệu dùng vào Binh pháp: 


- Nhẫn: Kiên nhẫn bị khích không loạn 

- Trì: Bền bĩ chịu đựng làm kế lâu dài 

- Ấn: Không háo chiến trừ lạc Tử môn hảm địa 
- Giản: Lương thực rất đơn giản thô sơ 

- Liên: Giữ chẳng rời mối dây liên lạc 

- Nhuệ: Vũ khí lợi hại sắc nhọn sẵn sàng 

- Dũng: Cảm tử khi cùng địch đối đầu 

- Tuân: Tấn thoái, qua về như nhất chủ lệnh. 


Đấy là Tính hoa trâu mà cổ nhân, các bậc quân sư tài 
danh - hoặc vô danh ẩn dật - nghiền ngẫm bao đời đúc 
kết, sáng tạo nên Binh pháp cơ mật vô cùng độc đáo 
"Hưu môn Ngưu Cấn trận” biến hoá, sinh khắc kỳ ảo 
ngầm truyền người tài đức, mặt khác tránh rơi vào tay 
giặc hoặc bọn phản nghịch mãi quốc cầu vinh. 


Khi đọc lại thật kỹ càng sử Việt, mới thấy rằng quả thực 
Tỉnh hoa trâu không chỉ giúp dân tộc ta trên ruộng đồng, 
kinh tế... Trước những pho: Lục thao, Tam lược, Tôn Võ 
Tử thập tam thiên binh pháp lừng danh kim cổ của học 
thuật quân sự Trung Hoa. Trước cơ man đội ngũ danh 
tướng, nhân tài gấp bao nhiêu lần nhân số... Và, trước 
con số kỉ lục kinh hoàng, chưa hề nghe qua trên thế giới: 
Một ngàn năm cố thủ, đối đầu cùng một kẻ thù truyền 
thống để giữ tổ quốc khỏi âmmưu đồng hoá... Tuyệt 
nhiên, sự tổn tại - một cách hùng hồn - của tổ quốc Việt 
Nam không hề là cơ duyên, may rủi. Càng không phải 
một phép mầu kỳ diệu nào ròng rã ban ân, trải qua mười 
thế kỷ... 


Đấy là thành quả vô cùng đặc biệt tổng hợp nhiều tham 
số để làm nên lịch sử. Nhờ vào nhân dân một lòng, núi 
non hiểm trở cộng với tài trí siêu quần, nhất là công phu 
vận dụng - sở học uyên bác - mà tổ tiên ta mới đủ sức 
gìn giữ đất nước qua bao cuộc xâm lăng thôn tính. 
Những sở học siêu phàm. 


Người đời sau tự hỏi: Tại sao những Binh pháp tối quan 
trọng ấy - báu vật quốc gia - nay thất truyền, mai một? 
Phải chăng đại tướng viễn chinh nhà Minh - Trương Phụ - 
đã quơ quét sách vở quý hiếm chở về Tàu, trước khi Lê 
Lợi kịp vẫn hồi chủ quyền đất nước? Sự kiện lịch sử nây 
làm nảy sinh lắm câu hỏi liên quan, giúp đời sau dần 
sáng tỏ vấn đề... 


Trước Minh là Nguyên, Tống, Đường, Hán... Khác triều 
đại nhưng cố quyết một lòng bôi xoá nước ta trên bản 
đồ thế giới. Tổ tiên ta - qua vô số kinh nghiệm đánh đổi 
bằng xương máu - làm thế nào đã luôn bảo vệ được các 
Binh pháp cứu nước ấy nếu không biết cách khẩu 
truyền, giữ kín? 


Lẽ nào tổ tiên ta bất trí, nhất nhất đem phô bày ra văn 
thư chữ nghĩa? Và, tại sao Hưng Đạo Vương chọn hẳn lối 
học gia truyền để tự đào luyện lấy các gia tướng tài 
kiêm văn võ? Phải chăng với cách truyền thụ vô cùng 
cao minh kia đãkhiến thám báo quân Nguyên chẳng thể 
nào dò ra thuật dụng binh kỳ diệu? 


Sau Minh đến Thanh. Hai mươi vạn hùng binh kia cứ vẫn 
tơi tã mộng phá luỹ đạp thành trước anh tài Nguyễn 
Huệ. Binh pháp đã thất truyền trước đó - thời Trương Phụ 
- hay Binh pháp vẫn âm thầm tồn tại như đã từng tồn tại 
bao đời? Phương pháp khẩu truyền bí mật cần chấp 
nhận sự vô danh để bảo toàn quốc bảo ư? Vâng, hỏi 


cũng tức trả lời. Tổ tiên đã từng nói sâu xa ẩn ý đầy vi 
diệu “Truyền thư bất như truyền khẩu”. Lời nói ấy đủ sức 
mạnh, sức nặng của cả một ngàn năm bảo chứng. 


(Thành nội Huế. Tết Kỷ Sửu 2009) 
Trần Hạ Tháp 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: http://chimviet.free.fr 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 13 tháng 2 năm 2009 


